08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Trang Chủ » Nhà Thơ Việt Nam » Mường Mán (Trần Văn Quảng) » Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân 
Hay & Nồi Tiếng Của Mường Mán 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nồi Tiếng Của 
Mường Mán 


& Nguyễn Văn Hiệp ® 0 


Mục Lục Bài Viết 


Bài Thơ Mùa Xuân Hay Nhất Của Mường Mán! 


Mường Mán là một cái tên quá quen thuộc với những người trẻ yêu thơ, những bài thơ của ông rất hay 
và rất đẹp. Mường Mán là một người đa tài, ngoài văn và thơ ông còn được biết đến là nhà viết kịch bản 
phim. Thơ của ông cũng rất đa dạng về chủ đề, không chỉ có những bài thơ tình tiếng Huế, chính mùa 
Xuân tươi đẹp cũng góp phần tạo nên những tác phẩm thơ ca để đời của ông. Vậy mùa xuân tươi đẹp ấy 
đã đi vào những vần hơ của Mường Mán như thế nào? Ngay sau đây, là một số bài thơ viết về mùa Xuân 
của nhà thơ Mường Mán, xin mời quý bạn thân hữu cùng thưởng thức. 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 1/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 





Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìnhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 


8 Thơ Ngắn 





Trăng Giao Thừa (Mường Mán) 


Nửa mảnh trăng theo mây ngày ấy 
Bao giờ quay lại bến xuân xưa 
Bên sông thiếu phụ tương tư đứng 
Ngóng mãi vằng trăng đêm giao thừa 


Khúc Quỳ Hoa (Mường Mán) 


Dốc ôm đồi đỗ mãi 
Khúc xưa xa em từng 
Ru hạt sương bé dại 
Thành nỗi buồn không dưng 
Thác ôm đèo nhảy mãi 
Điệu tango thật khùng 


Lạc thiên đường thuở nọ 
Giờ bơ vơ khôn cùng 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


2/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Bỏ quỳ hoa ở lại 
Mộng vàng phai gối chăn 


Bỏ quỳ hoa trôi dạt 
Theo cánh chuồn lênh đênh 


Tình giang hồ như gió 
Sải cánh đo mênh mông 
Những đường bay vật vã 

U mê rồi lạc lõng 
Một hôm hoa gặp gió 
Thắp mầm xuân biếc rừng 


Một hôm ta trở lại 
Lòng ngát xanh muôn trùng. 


Dưới Hiên Mùa (Mường Mán) 
Gió cuối năm thổi mãi 
Chao nghiêng mấy khoảng trời 
Nửa vằng trăng ở lại 
Tiễn đông về xa xôi 


Sương bay qua tay ngóng 
Thơm từng ngón thảnh thơi 
Tựa chiêm bao khe khẽ 
Em đưa mây xuống đời 


Mưa thổi qua vai nhớ 
Khúc sáo ru bồi hồi 
Cho tay em thơm thảo 
Đong hạt tình đầy vơi 


Con đường xưa rêu lỡ 
Xẻ bóng chiều đôi nơi 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


3/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Cuối đỉnh trời khơi vơi 
Môi hôn ai chợt ấm 
Dưới hiên mùa lứa đôi. 


Rằng Từ... (Mường Mán) 


Rằng từ tóc bỗng là mây 
Người vui chân bước xuống ngày đào hoa 
Môi vừa chớm nụ kiêu sa 
Lòng thu tím lục hoá ra xuân hồng 
Đi về với mộng thong dong 
Chẳng hay bão cuốn ngang lòng giêng hai 


Rằng từ khoác bụi trên vai 
Năm chưa đủ rộng tháng dài đã trôi 
Người đi tìm lá ngậm ngùi 
Ta về đốt lửa hong lời gió mưa 


Rằng từ lá ngọn tóc tơ 
Rong rêu chợt tím bến bờ ai qua 
Thuyền nằm nhớ bến nào xa 
Chẳng hay thu đợi vốn là xuân mong 
Người đi tìm lá sắc không 
Ta về thắp ngọn đèn chong. Ta về... 


Hương Sắc Tháng Giêng (Mường Mán) 


Tháng Giêng gió lộng qua cành biếc 
Đánh thức trong vườn bao nụ thơm 
Hình như có thoáng hương quỳnh muộn 
Sóng sánh nghiêng lòng, đôi hạt sương 


Phố xá thênh thang mùa lễ hội 
Trăm hồng nghìn tía vẽ tranh xuân 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


4/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Hay mãi rong chơi trăm ngả sông 
Đêm qua có cánh hồng chợt tím 
Lả xuống tim người, vay chút hương 


Đầu năm có điều gì rất lạ 
Níu không đành, buông chẳng nỡ buông 
Hình như cứ bâng khuâng nhè nhẹ 
Theo bước chân ai về lối quen... 


Tháng Giêng Hát (Mường Mán) 


Tháng Giêng hiền như cỏ 
Và tóc mềm như mây 
Tóc bay qua bến lạ 
Sông thương ai, sông đầy 


Tháng Giêng biếc như lá 
Và tình ấm như tay 
Tình rẽ sang lối nọ 
Vai nhớ ai vai gầy 


Tháng Giêng trắng như Cúc 
Và áo vàng như Mai 
Áo nhàu trăm nếp bụi 
Giữ hoài mơ chưa phai 


Tháng Giêng ướt như mắt 
Tháng Giêng hồng như môi 
Trái tim ai hoá bướm 
Bay theo nhau, bồi hồi 


Tháng Giêng sao về muộn 
Không em, chim lạc bầy 
Một mình lên đồi hát 
Xuân nhớ ai, xuân gầy ... 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


5/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 
Cuôi một giờ bươn chái 
Hạnh phúc lại đầy tay 
Cuối một ngày tất bật 
Tìm lại ấm niềm vui 


Dấẫu yêu anh chỉ một 
Nhưng yêu con tới ... mười 
Cám ơn em gieo cấy 
Hạt ấm êm từng ngày 
Mỗi mùa mỗi mùa gặt 
Ngát hương hoa tình đầy 


Dẫu đôi khi bất chợt 
Mấy ám, hạnh phúc buồn 
Nhà vẫn thừa rượu ngọt 
Cắt từ lòng yêu thương 

Dẫu đôi khi nước mắt 

Ứa lan theo giận hờn 
Quanh năm, mỗi thời tiết 

Ấm áp, và vân vân ... 


Bếp mỗi ngày thơm khói 
Gọi cha về bên con 
Xuân ươm từ tay mẹ 
Thơm như là quê hương... 


Với Xuân Hà Nội (Mường Mán) 
Mùa cốm xa rồi hương còn đây 
Sâm cầm về đâu cánh nghiêng trời 


Biếc xanh tà áo em qua ngõ 
Gói cả sông hồ thương nhớ ai. 


Heo may về phố cho khăn áo 
Lũ lượt xuống đường đón gió mai 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


6/14 


Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nổi Tiếng Của Mường Mán 


08:19, 14/10/2021 
Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 


Ta hái đóa quỳnh khuya lẻ loi 
Đi từ năm cũ sang năm mới 
Hoa lỡ thì mà người đâu hay. 


Hoa đào qua phố rao xuân chín 

Áo đào qua ngõ gọi thầm nhau 

Hà Nội chừng như thôi trở rét 
Đóa quỳnh chợt thức giữa chiêm bao. 


Về Bến Xuân Xưa (Mường Mán) 


Áo biếc xưa về qua bến tạnh 
Ngày xuân tóc mới chớm ngang vai 
Chị đi thoáng chút hương xoan muộn 
Sóng sánh nghiêng lòng bao gã trai 


Khăn đào xưa đùa cùng gió nội 
Theo người qua trăm chặng lao đao 
Chị gánh sương ởi từ hừng sáng 
Khuya về, vai nặng gánh trăng sao 


Cậu bé ngày xưa thường tha thần 
Ôm đàn ra bến hát nghêu ngao 
Đón chị, đón quà, và đón cả 
Vòng tay thơm gió bụi ngọt ngào 


Hương xoan nay đã xa vời vợi 
Thuyền cũ đi về vắng bóng ai 
Lênh đênh trên bến vần thơ trắng 
Nhuộm áo khăn xưa màu trăng phai. 


Bông Hồng Đầu Năm (Mường Mán) 


Mưa chẳng nhảy valse trên đường nữa 
Vàng chỉ lắm thế nắng mai ơi 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


7I14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Tết hồng xác pháo cuối hiên mai 
Có chàng nghiêng ngó xuân sau trước 
Rồi chợt thấy mình đi theo ai 


Dòng sông uốn lượn theo chân sáo 
Chim lợp vòm me khúc nhạc vui 
Đi lễ chùa xa nên em vội 
Quên cả giấu duyên trên miệng cười 


Màu áo hoa ngâu như là sóng 

Tóc mơ se mộng với mây trời 

Thằầm cuốn lòng ai lên tận núi 
Chùa xa chuông điểm nhịp sương rơi 


Lóng ngóng ẩn mình sau hương khói 
Với cành hoa nói hộ trên tay 
Sao anh chẳng dám trao thiên hạ 
Đề hồng úa rụng chỉ còn gai 


Bông hồng chưa nhận em đâu biết 
Có kẻ khật khùng suốt Tết nay 
Trái tim thôi nhảy soul trong ngực 
Bởi đã hoá thành bong bóng bay ... 


Ở trên là tuyển tập 10 bài thơ mùa Xuân của nhà thơ Mường Mán mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các 
bạn, hy vọng các bạn sẽ yêu mến những vần thơ mùa xuân rất hay và ý nghĩa của Mường Mán. Nếu bài 
viết còn thiếu sót, vui lòng đóp góp ý kiến ngay phần bình luận bên dưới nhé, chúng tôi luôn lắng nghe ý 
kiến từ bạn đọc. 


e« Tuyển Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế Hay & Dịu Dàng Của Mường Mán 
e« Chùm Thơ Viết Về Mùa Thu Của Xuân Diệu Say Đắm & Sầu Muộn 
« Tập 15 Bài Thơ Thiếu Nhi Hay, Ý Nghĩa Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh 
« Tập 16 Bài Thơ Tả Cảnh Sắc, Quê Hương Đẹp & Ý Nghĩa Của Huy Cận 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 8/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nổi Tiếng Của Mường Mán 


Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìinhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 


Ø8 Thơ Ngắn 
ae a.đcgcgagg......ớ.c.c.ốẽẶgạ.....ä.ơ......ự....ự.....gc......1...D. ¬ 
Các Bạn Đang Xem Bài Viết Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường 
Mán Của Tác Giả Trần Văn Quảng Thuộc Danh Mục Chùm Thơ Bắt Hủ Tại Blog ChieuTa.Com. 
Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé! 
=5. 65 2c... 6c c7 c5. ca. cố. 3 


5/5 - (1 bình chọn) 


Bài Viết Liên Quan: 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiếng Của Mường Mán (Trần Văn Quảng) 


Cảm Ơn Đà Lạt 


Chia Sẻ Bạn Bè Cùng Đọc: 


Tuyển Tập 5 Bài Thơ Tình Tiếng Huế _ Lá Tương Tư Qua Mấy Ngõ Hoa 





@ wt m 9 





Hay & Dịu Dàng Của Mường Mán 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 9/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


8 Thơ Ngắn 





About Nguyễn Văn Hiệp 


Đây là Blog chia sẻ miễn phí. Bạn được toàn quyền trích dẫn và sử dụng lại nhưng không 
được chỉnh sửa hoặc thay đổi nội dung bài viết. Hãy thể hiện mình là người có văn hóa bằng 
cách dẫn nguồn để tôn trọng tác giả. Chúc các bạn vui vẻ! Facebook - Twitter 


Đề Lại Một Bình Luận 


Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu * 


Bình luận 


Email * 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 10/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


ĐANG BINH LUẠN 





66 Một người bình thường như bao 
người...." 


Bài Viết Mới Nhất 


STT Gió Mùa Về — 57+ Câu Status Gió Lạnh 
Đầu Mùa & Rét Mướt Tâm Trạng Tháng Mười 
11, 2021 


Status Mùa Đông, STT Tình Yêu Hay Viết Về 
Mùa Đông Buôn & Cô Đơn Tháng Mười 11, 
2021 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Nồi Tiếng Của Mường 
Mán (Trần Văn Quảng) Tháng Mười 10, 2021 


Tuyển Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nổi 
Tiếng Của Mường Mán Tháng Mười 10, 2021 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 11/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp g8 Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 


8 Thơ Ngắn 
T/UIIU TVIIđIIII INQa4ÿY AƯC IIIđ11U TVIƯỜI T1Ợ, /đOØ⁄“ T 
Nhà Thơ Được Yêu Thích 
Xuân Diệu 


Xuân Quỳnh 
(1942-1988) - 162 Bài Thơ 


(1916-1985) —- 336 Bài Thơ (Ệ-) 


Hàn Mặc Tử . 
(1912-1940) - 213 Bài Thơ 


Hồ Xuân Hương 
(1772-1822) — 160 Bài Thơ 


Nguyễn Bính 
(1918-1966) — 220 Bài Thơ 


Nguyễn Khuyến 
(1835-1909) —- 360 Bài Thơ 


Huy Cận 
(1919-2005) - 207 Bài Thơ 





Danh Mục Xem Nhiều Nhất 


Hoa Đẹp 

Hình Nền Máy Tính Đẹp Nhất Hiện Nay 
Hình Nền Điện Thoại Tình Yêu 

Hình Nền Điện Thoại Đẹp Nhất 

Hình Xăm Nghệ Thuật Đẹp 


12/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home ẢnhĐẹp 8§#HinhNền (2TìnhYêu ®®DanhNgôn  (ZStatus 
8 Thơ Ngắn 


Mùa Đông v 


Chủ Đề Xem Nhiều Nhất 


# Mùa Xuân - Thơ Và Câu Nói Mùa Xuân 





Bài Viết Xem Nhiều Nhất Bài Viết Mới Nhất 
1. STT Tháng 12, Status Xin Chào & Viết Về Tháng 12 STT Gió Mùa Về — 57+ Câu Status Gió Lạnh Đầu Mùa &. 
Mùa Đông Rét Mướt Rét Mướt Tâm Trạng Tháng Mười 11, 2021 
2. Thơ Tình Tháng 12, Chùm Thơ Ngắn Về Tháng Mười Status Mùa Đông, STT Tình Yêu Hay Viết Về Mùa Đông 
Hai Trời Se Lạnh Buồn & Cô Đơn Tháng Mười 11, 2021 


Tuyên Tập 10 Bài Thơ Nỗi Tiếng Của Mường Mán (Trần 


3. Tản Mạn Tháng 12! Tháng Của Những Kẻ Tự Tình Với 
Văn Quảng) Tháng Mười 10, 2021 


Cơn Lạnh Ngoài Kia 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 13/14 


08:19, 14/10/2021 Tuyến Tập 10 Bài Thơ Mùa Xuân Hay & Nỗi Tiếng Của Mường Mán 


Home Ảnh Đẹp sẽ Hình Nền €2 Tình Yêu ®%? Danh Ngôn (Z Status 


Ø8 Thơ Ngắn 


Bình Luận Mới Nhất 


Nguyễn Văn Hiệp trong “Chết Cười” 101 Bài Thơ Hài 
Hước Về Tình Yêu Ngắn Cực Hay, Vui Nhộn 


huy trong “Chết Cười” 101 Bài Thơ Hài Hước Về Tình 
Yêu Ngắn Cực Hay, Vui Nhộn 


Nguyen huu thien trong Ảnh đẹp kèm danh ngôn chế thất 
tình cười rơi nước mắt 


Bạn Bè Của Tôi 


Là những người bạn mà tôi cho là "thân" và giúp tôi nhiều 
trong cuộc sống, ủng hộ bạn bè tôi nhé: Thơ Tình 


ö¡__.- PS 





< © Copyright 2014 - 2022 Chiều Tà dot Com (TinBanDoc.Com OId) - All Rights Reserved - Creat By Nguyễn Văn Hiệp - 
Giới Thiệu - Liên Hệ - Bản Quyền > 


https://chieuta.com/bai-tho-mua-xuan-cua-muong-man.html 14/14 


